jn 


1. Mục đích và mục tiêu 

Thông qua tìm hiểu có thể nắm bắt các phát triển và thay đổi 
quan trọng về kinh tế và chính trị Lào giai đoạn 2000 đến nay từ 
đó hiểu rõ về các chính sách, biện pháp và quyết định chính trị đã 
được thực hiện, tác động của chúng đến tăng trưởng kinh tế, đa 
dạng hóa cơ cấu kinh tế, ổn định chính trị và quyền tự do của 


người dân. 


2. Tổng quan 


Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, là một quốc gia nằm ở Đông 
Nam Á. Có biên giới giáp với các quốc gia Trung Quốc, Việt Nam, 
Campuchia, Thái Lan và Myanma. Thủ đô và thành phố lớn nhất 
của nước này là Vientiane. 

Dân số ước khoảng 7 triệu người và có sự đa dạng văn hóa và 
dân tộc, với nhiều dân tộc thiểu số như Khmu, Hmong, và nhiều 
nhóm người dân tộc khác. 

Đây là một quốc gia có chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, 
trong đó Đảng Cộng sản Lào là Đảng duy nhất cầm quyền. 

Kinh tế của Lào chủ yếu dựa vào nông nghiệp, với các ngành 
công nghiệp khai thác khoáng sản và du lịch. 

Lào có nhiều điểm du lịch hấp dẫn, bao gồm thủ đô Vientiane 
với các di tích như Chùa That Luang, Wat Phra Keo và Cung điện 
Hoàng gia. Các điểm đến nổi tiếng khác bao gồm các thác nước, 
như thác Kuang Si và thác Tad Sae, cũng như thành phố Luang 
Prabang, được ƯNESCO công nhận là Di sản thế giới. 


3. Kinh tế 
3.1. Tỉ lệ thất nghiệp 

Trong giai đoạn từ 2000 đến 2021, Lào đã ghi nhận mức thất 
nghiệp ổn định và thấp, với tỷ lệ thất nghiệp thường dao động từ 
khoảng 0.7% đến 2.1%. 

Lào đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm tỷ lệ thất 
nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp ổn định và thấp cho thấy sự ổn định và 
đồng điều trong nền kinh tế của quốc gia. 

3.2. Tỉ lệ lạm phát 
Lào là một trong những quốc gia ghi nhận tỷ lệ lạm phát cao 


nhất trong khu vực Đông Nam Á, điều này đã gây khó khăn cho 
những người có thu nhập thấp trong việc chi tiêu cho những mặt 
hàng thiết yếu. 

Tình hình lạm phát ở Lào ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn 
do tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine, làm cho thị trường 
nhiên liệu toàn cầu biến động và nguy cơ khủng hoảng lương thực 
có thể xảy ra. 

Giá dầu tại Lào đang tiếp tục tăng khi Chính phủ Lào nỗ lực 
cung cấp đủ lượng xăng dầu để đáp ứng nhu cầu đi lại của người 
dân. 

Tỷ lệ lạm phát tại Lào đã tăng từ khoảng 8.54% vào tháng 
3/2022 lên 23.6% trong tháng 6/2022 - mức cao nhất trong hơn 2 
thập kỹ. Tỷ lệ lạm phát trong năm 2000 ban đầu rất cao, khoảng 
26.95%, nhưng đã giảm dần theo thời gian. 

Chính phủ Lào đã áp dụng biện pháp như bình ổn tỷ giá và 
cam kết cung cấp nhiên liệu cho các nhà nhập khẩu nhằm ứng 
phó với tình hình lạm phát. Tuy nhiên, lạm phát vẫn là một thách 


thức lớn đối với Lào. 


3.3. Tăng trưởng kinh tế 

Trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2021, kinh tế Lào đã tăng 
trưởng đáng kể. Mặc dù kinh tế Lào có mức độ phát triển thấp, 
nhưng các biện pháp chính sách và nỗ lực phát riển đã mang lại 
những thành tựu đáng kể. 

Trong giai đoạn này mức tăng trưởng kinh tế được duy trì ổn 
định, với mức tăng trưởng hàng năm dao động từ khoảng 6-7% 
vào những năm cao điểm. Tăng trưởng kinh tế ổn định đã đóng 
góp vào sự phát triển và cải thiện chất lượng cuộc sống của người 
dân Lào. 

Việc mở cửa thị trường và thu hút đầu tư nước ngoài là yếu tố 
quan trọng góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Lào. Chính phủ 
đã thực hiện biện pháp để thu hút vốn đầu tư và phát triển các 
ngành công nghiệp như xây dựng, chế biến, dịch vụ và điện lực, 
tạo ra việc làm mới, nâng cao năng suất lao động và đa dạng hóa 
cơ cấu kinh tế của quốc gia. 

3.4. Cơ cấu kinh tế 

Trong những năm gần đây tốc độ tăng trưởng GDP của Lào 
khá cao. Mặc dù quy mô nền kinh tế Lào nhỏ, nhưng tăng trưởng 
của nó đang diễn ra với tốc độ rất nhanh. 

GDP của Lào đã tăng từ khoảng 1.7 tỷ USD vào năm 2000 lên 
khoảng 18.6 tỷ USD vào năm 2022. 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, 
Lào đã ghi nhận mức tăng trưởng GDP ấn tượng vào năm 2009 và 
2010. 

Năm 2009, mặc dù kinh tế thế giới đang trải qua nhiều thách 
thức, GDP của Lào vẫn tăng trưởng 6.7%. Đặc biệt, vào năm 2010, 
GDP của Lào được ước tính tăng trưởng 7.7%, là một mức tăng rất 


đáng chú ý so với nhiều quốc gia khác trên thế giới. 


Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của ngành dịch 
vụ duy trì ở mức khoảng 10%, ngành công nghiệp ở mức 7-10%, 
và ngành nông nghiệp ở mức 2-4%. Theo cơ cấu GDP: 

Ngành nông nghiệp chiếm khoảng 31-33%. Các sản phẩm 
nông nghiệp chủ yếu bao gồm lúa gạo, cây trồng chế biến như cà 
phê, cao su, tiêu, và các sản phẩm nông sản khác. 

Ngành công nghiệp chiếm 26-28%Các ngành công nghiệp 
chính bao gồm: chế biến gỗ, sản xuất dược phẩm, sản xuất xây 
dựng, sản xuất dệt may, và các ngành công nghiệp khai thác tài 
nguyên như: khai thác mỏ và khai thác điện. 

Ngành dịch vụ chiếm trên 40%. Ngành dịch vụ đang phát 
triển mạnh mẽ và chiếm một phần lớn GDP của Lào. Đặc biệt, 
ngành du lịch là một ngành dịch vụ quan trọng, thu hút khách du 
lịch trong và ngoài nước. 

Ngoài ra, các ngành như tài chính, ngân hàng, thương mại, 

bất động sản và dịch vụ công nghệ thông tin cũng đóng góp vào 
cơ cấu kinh tế của Lào. 
Dù tăng trưởng kinh tế nhanh, cơ cấu kinh tế Lào vẫn phản ánh 
mức phát triển thấp, với nông nghiệp chiếm vai trò quan trọng. 
GDP tính theo giá hiện hành năm 2009 đạt 5.94 tỷ USD và ước 
tính năm 2010 đạt 6.92 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người 
khoảng 1,073 USD/người/năm. 

Nếu tính theo sức mua tương đương, thu nhập bình quân đầu 
người (GNI per capita, PPP) năm 2009 của Lào đạt 2,200 
USD/người/năm. 

Trong giai đoạn 2010-2019, tăng trưởng kinh tế của Lào đã 
đạt mức trung bình khoảng 7% mỗi năm. 

Tuy nhiên, việc tăng trưởng mạnh mẽ này một phần do đồng 


Kip lên giá mạnh. (Đồng Kip "K" là đơn vị tiền tệ của Lào). 


4 


Từ năm 2005 đến nay, đồng Kip (LAK) của Lào đã tăng giá 
32% theo tỷ giá danh nghĩa và hơn 20% theo tỷ giá thực so với 
đồng USD. Tỷ giá USD/LAK vào ngày 12/01/2011 là 8,047 
LAK/USD, tăng 5% so với đầu năm 2010. 

Trong giai đoạn trước đó từ năm 1990 đến 2005, đồng Kip đã 
mất giá 15 lần so với USD. Mất giá đồng Kip trong thời gian này 
phần lớn xuất phát từ không ổn định trong nền kinh tế Lào, với 
lạm phát và thâm hụt cán cân tài khoản vãng lai là những mối đe 
dọa liên tục. 

Từ năm 2004 đến nay, tình trạng lạm phát đã được kiểm soát 
tốt và Lào đã thu hút một lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài. Điều 
này là nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng giá liên tục của đồng 
Kip. 

3.5. Các ngành công nghiệp trọng điểm 

Lào chú trọng vào ngành công nghiệp chế biến. Trong những 
năm gần đây, ngành công nghiệp của Lào tăng trưởng mạnh, năm 
2020, dự kiến công nghiệp tăng trưởng 9,8%, chiếm 33% GDP, 
trong đó công nghiệp chế biến đóng vai trò quan trọng. Lào có 
nguồn tài nguyên gỗ phong phú, vì vậy ngành chế biến và sản 
xuất gỗ đóng góp quan trọng vào nền kinh tế. Các sản phẩm gỗ 
chế biến bao gồm gỗ xây dựng, đồ nội thất và sản phẩm gỗ khác. 

Hiện tại, Lào có khoảng 8.475 nhà máy công nghiệp và thủ 
công mỹ nghệ, cung cấp việc làm cho khoảng 161.584 công nhân. 

Lào đã phát triển ngành dệt may với sự tập trung chủ yếu vào 
sản xuất các loại vải và sản phẩm dệt may như áo quần, túi xách 
và đồ len. Quốc gia này đang tập trung sử dụng các ưu đãi thương 
mại để thu hút đầu tư trong lĩnh vực này và tìm kiếm thị trường 


Với sự phát triển kinh tế, ngành xây dựng đóng góp quan 
trọng vào sự phát triển hạ tầng và các công trình xây dựng. Lào 
đã đặt mục tiêu tập trung phát triển ngành công nghiệp sản xuất 
xi măng. Điều này nhằm đảm bảo tăng trưởng mạnh mẽ cho 
ngành công nghiệp này, nâng cao tiêu chuẩn cho nhà máy và sản 
phẩm xi măng, đồng thời xác định sự tương đương với các tiêu 
chuẩn quốc tế. 

Với nguồn nông sản phong phú, Lào có một ngành thực phẩm 
và chế biến nông sản quan trọng. Ngành này đóng vai trò đáng kể 
trong việc sản xuất các sản phẩm chế biến từ các nguyên liệu 
nông sản như gạo, hạt điều, cà phê và các loại rau củ quả. 

3.6 Các chính sách: 

Chính sách kinh tế: 

Lào kiên quyết và nhất quán thực hiện chính sách kinh tế 
nhiều thành phần. Coi mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng 
trước pháp luật. 

Tiếp tục thực hiện đường lối chuyển nền kinh tế tự nhiên sang 
kinh tế hàng hoá. Xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng 
XHCN, phối hợp hài hoà giữa kế hoạch và thị trường. 

Tiếp tục tập trung cơ bản giải quyết đói nghèo cho nhân dân. 
Tăng cường giải pháp khuyến khích sản xuất hàng hoá và phát 
triển nông thôn. 

Lào đã thực hiện các chính sách kinh tế nhằm khuyến khích 
đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và tăng trưởng kinh tế. Các 
biện pháp như thu hút đầu tư nước ngoài đã tạo ra môi trường 
thuận lợi để thu hút đầu tư từ các quốc gia khác. Đưa ra các chính 
sách thuế ưu đãi, hạ ngưỡng vốn đầu tư yêu cầu, và đẩy mạnh 
việc cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút vốn đầu tư từ 


nước ngoài. 


Đẩy mạnh và tập trung phát triển ngành công nghiệp để tạo 
ra việc làm, nâng cao năng lực sản xuất và gia tăng giá trị gia 
tăng. Đồng thời đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghiệp, đào tạo lao 
động chuyên nghiệp, và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp. 

Tiến hành cải cách thể chế kinh tế để tạo điều kiện cho sự 
phát triển và tăng trưởng. Áp dụng các biện pháp để tăng cường 
quản lý nhà nước, cải thiện quy trình kinh doanh, và giảm bớt các 
rào cản thương mại. 

Tham gia vào các hiệp định thương mại, khu vực kinh tế đặc 
biệt và liên kết kinh tế vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp 
cận thị trường mới và mở rộng quy mô xuất khẩu. 

Chính sách tài khóa: 

Lào đã thực hiện chính sách tài khóa nhằm duy trì sự ổn định 
và cân đối ngân sách quốc gia. Lào đã áp dụng các biện pháp để 
kiểm soát chi tiêu công, nhằm đảm bảo sự cân đối giữa thu và chi 
ngân sách quốc gia. Tăng cường thu ngân sách thông qua việc 
tăng cường thuế và thu phí. Lào đã thực hiện các biện pháp quản 
lý nợ công nhằm đảm bảo khả năng trả nợ và đảm bảo ổn định tài 
chính. tăng cường đầu tư vào các dự án công cộng quan trọng 
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng. Điều này góp 
phần tạo ra việc làm, nâng cao năng lực sản xuất và tăng cường 
hoạt động kinh doanh. 

Chính sách tiền tệ: 

Lào đã thực hiện chính sách tiền tệ nhằm duy trì ổn định giá 
trị đồng Kip và kiểm soát lạm phát. Các biện pháp như quản lý tỷ 
giá, điều chỉnh chính sách tiền tệ và tăng cường quản lý ngân 
hàng nhằm đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính. 


Chính sách thương mại: 


Lào đã thực hiện các chính sách thương mại nhằm mở cửa và 
mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu và thu hút đầu tư nước 
ngoài. Qua việc tham gia các hiệp định thương mại khu vực và 
quốc tế, Lào đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương 
mại và đẩy mạnh xuất khẩu. 

=> Kinh tế Lào từ năm 2000 đến 2021 đã ghi nhận tiến bộ 
đáng kể. Tuy nhiên, còn tỷ lệ lạm phát cao và cơ cấu kinh tế chưa 
đa dạng. Lào đã thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư, 
phát triển ngành công nghiệp và mở rộng thị trường để tăng 
trưởng kinh tế. Ngành công nghiệp chế biến, dệt may, xây dựng 
và chế biến nông sản đóng vai trò quan trọng. Cần tiếp tục kiểm 
soát lạm phát, đa dạng hóa kinh tế và nâng cao năng lực cạnh 
tranh để đạt tăng trưởng bền vững. 

4. Chính trị 
4.1. Hệ thống chính trị 

Lào được gọi là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, là Nhà nước 
dân chủ nhân dân, của dân, do dân, vì dân, bao gồm các tầng lớp 
trong xã hội, trong đó công nhân, nông dân và trí thức là lực 
lượng nòng cốt. Nhà nước bảo vệ quyền tự do và quyền dân chủ 
của người dân. Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp 
luật. 

Lào là một quốc gia xã hội chủ nghĩa, trong đó Đảng Cộng sản 
Lào (LPRP) là đảng lãnh đạo duy nhất và có quyền lực tuyệt đối. 
LPRP được coi là "đội tiên phong" của công nhân và giai cấp nông 
dân, và là "lực lượng lãnh đạo duy nhất của nhân dân và nhà 
nước". Hệ thống chính trị Lào dựa trên nguyên tắc lãnh đạo của 
đảng, với sự thống trị của Đảng Cộng sản và chính quyền trung 


ương. Quốc hội Lào là cơ quan đại diện của nhân dân và có nhiệm 


vụ lập pháp. Tuy nhiên, quyền lực quan trọng nằm trong tay Bộ 
Chính trị của Đảng Cộng sản Lào và Bộ trưởng Lào. 
4.2 Hiến Pháp 

Hiến pháp Lào hiện tại được ban hành vào ngày 13 tháng 8 
năm 1991 và đã được sửa đổi vào các năm 2003, 2015 và 2021. 
Hiến pháp Lào xác định Lào là một quốc gia xã hội chủ nghĩa, tự 
do, độc lập và dân chủ. Nó khẳng định quyền tự quyết và quyền 
lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Lào. Hiến pháp Lào thiết 
lập một chế độ chính trị đa đảng, nhưng Đảng Cộng sản Lào được 
công nhận là đảng lãnh đạo của quốc gia. Hiến pháp bảo vệ quyền 
và tự do cơ bản của công dân, bao gồm quyền công dân, quyền tự 
do ngôn luận, quyền hội họp và quyền tôn giáo. Nó cũng định rõ 
vai trò và chức năng của các cơ quan chính trị và hành pháp trong 
hệ thống chính trị của Lào. 

4.3 Chính phủ 

Là cơ quan hành pháp cao nhất của nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào. Quản lý thống nhất việc thực hiện nhiệm vụ công 
trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, an ninh-quốc phòng, 
ngoại giao, văn hoá-xã hội, giáo dục đào tạo, y tế... Có nghĩa vụ 
thực hiện Hiến pháp, pháp luật, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị 
định và Sắc lệnh của Chủ tịch nước. 

Chính phủ bao gồm Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với nhiệm kỳ công tác theo nhiệm 
kỳ của Quốc hội. 

Nội các hiện tại gồm 28 thành viên, với 18 Bộ và 3 cơ quan 
ngang Bộ. 

Chiều 30/12/2022, trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp 
thứ 4, Quốc hội Lào khóa IX đã tiến hành bầu ông Sonexay 


Siphandone giữ chức Thủ tướng Chính phủ Lào thay thế ông 
Phankham Viphavanh. 
4.4 Chính quyền địa phương 

Chính quyền địa phương được chia thành 3 cấp: Tỉnh, Huyện 
và Bản. Cấp tỉnh bao gồm Tỉnh và Thành phố. Cấp Huyện bao 
gồm Huyện và Thị xã. 

Người đứng đầu Tỉnh là Tỉnh trưởng, đứng đầu thành phố là 
Đô trưởng. Huyện có Huyện trưởng, Bản có Trưởng Bản. Các Tỉnh 
trưởng/ Đô trưởng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy/ Thành ủy. 

4.5 Tòa án nhân dân 

Là cơ quan xét xử của Nhà nước, bao gồm: Toà án nhân dân 
tối cao, Toà Phúc thẩm, Toá án nhân dân tỉnh, thành phố, Toà án 
nhân dân huyện, Toà án Quân sự. Toà án nhân dân tối cao là cơ 
quan xét xử cao nhất của Nhà nước. 

Toà án nhân dân tối cao quản lý về mặt hành chính đối với 
Toà án nhân dân các cấp, Toà án Quân sự và thực hiện việc kiểm 
tra xét xử của các Toà án nói trên. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội bổ nhiệm trên 
cơ sở đề nghị của Chủ tịch nước. Phó Chánh án Toà án nhân dân 
tối cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm hoặc cách chức trên cơ sở kiến 
nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao. 

4.6 Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Là cơ quan chính trị của Lào kiểm sát việc thực thi pháp luật, 
bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 
cấp phúc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố, Viện 
Kiểm sát nhân dân huyện, Viện Kiểm sát Quân sự. 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo việc hoạt động của cơ 


quan kiểm sát nhân dân các cấp. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát 


10 


nhân dân tối cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm hoặc cách chức trên 
cơ sở kiến nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 
4.7 Các chính sách đã thực hiện 

Chính sách quản lý công: 

Bao gồm các biện pháp và chiến lược nhằm điều hành và quản 
lý hoạt động của các cơ quan chính phủ, cải thiện hiệu quả và tính 
minh bạch của ngành công và đảm bảo lợi ích công cộng. 

Tăng cường quy trình làm việc, đơn giản hóa thủ tục, và tạo ra 
môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển 
kinh tế. 

Nâng cao trình độ học vấn, đào tạo chuyên môn và quản lý, và 
đánh giá hiệu suất công chức. 

Tăng cường tính minh bạch và đối phó với tham nhũng trong 
quản lý công. công bố thông tin, tạo điều kiện để công chúng 
tham gia vào quá trình ra quyết định, và thiết lập các cơ quan 
chống tham nhũng độc lập. 

Phát triển hệ thống công nghệ thông tin, tăng cường quản lý 
dữ liệu, và tạo điều kiện cho việc truy cập thông tin công cộng. 

Lào đang hợp tác với các tổ chức quốc tế để nâng cao khả 
năng quản lý công và hỗ trợ phát triển. Qua các chương trình hợp 
tác, Lào có thể nhận được tài trợ, kỹ thuật và kiến thức từ các đối 
tác quốc tế để cải thiện quản lý công và phục vụ lợi ích công 
cộng. 

Chính sách xã hội: 

Nhằm đảm bảo phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống 
của người dân và đảm bảo quyền lợi xã hội cho tất cả các tầng lớp 
trong xã hội. 

Tăng cường đầu tư vào hạ tầng y tế, đào tạo nhân lực y tế, và 


mở rộng mạng lưới cơ sở y tế ở các khu vực hẻo lánh. 


11 


Nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường đầu tư vào hạ tầng 
giáo dục, và cung cấp các chương trình học phù hợp với nhu cầu 
của đất nước. 

Cung cấp trợ cấp, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, người cao tuổi 
và người tàn tật, và các chương trình hỗ trợ việc làm và phát triển 
kỹ năng cho người dân. 

Cải thiện hạ tầng nông thôn, nâng cao năng suất nông nghiệp, 
cung cấp các dịch vụ cơ bản như nước sạch, điện, và giao thông, 
và khuyến khích phát triển kinh tế cộng đồng. 

Bảo vệ các khu vực sinh thái quan trọng, quản lý tài nguyên 
tự nhiên, và đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo và bền vững. 

Chính sách ngoại giao: 

Nhằm tạo và duy trì mối quan hệ với các quốc gia khác, tham 
gia vào các tổ chức quốc tế và khu vực, và đạt được lợi ích quốc 
gia thông qua hợp tác và đối thoại với cộng đồng quốc tế. 

Coi trọng tầm quan trọng của hòa bình, hợp tác và giao lưu 
với các quốc gia khác. Tham gia vào các tổ chức đa phương như 
Liên Hợp Quốc (UN), Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) và các hợp tác khu vực khác. 

Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, mở rộng thị trường 
xuất khẩu và khuyến khích hợp tác trong các lĩnh vực công 
nghiệp, nông nghiệp, du lịch và tài nguyên thiên nhiên. 

Đặc biệt chú trọng đến quan hệ với các quốc gia láng giềng 
như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc và Myanmar. 
Tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế, xây dựng liên kết về giao thông 
và thương mại, và thúc đẩy các dự án hợp tác kinh tế khu vực. 

Lào hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế để đạt được 


sự phát triển bền vững và giảm đói nghèo bên cạnh đó còn nhận 


12 


được sự hỗ trợ và tài trợ từ các đối tác quốc tế để thúc đẩy phát 
triển hạ tầng, giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác. 

Tham gia vào các nỗ lực hòa giải quốc tế và đóng góp cho hòa 
bình và ổn định khu vực đồng thời thường tham gia các diễn đàn 
quốc tế và khu vực, tham gia vào cuộc trò chuyện và đàm phán để 
giải quyết tranh chấp và xây dựng niềm tin với các đối tác. 

=> Tóm lại,Từ năm 2000 đến nay Lào có một hệ thống chính 
trị dân chủ nhân dân, với Đảng Cộng sản là đảng lãnh đạo duy 
nhất. Chính phủ Lào quản lý và thực hiện nhiệm vụ công trên mọi 
lĩnh vực. Hiến pháp bảo vệ quyền tự do và quyền dân chủ của 
công dân. Lào tập trung vào thu hút đầu tư và mở rộng thị trường 
xuất khẩu. Chính phủ đã thực hiện các chính sách nhằm cải thiện 
quản lý công và đảm bảo quyền lợi xã hội. Tuy vậy, Lào cũng đối 
mặt với nhiều thách thức như tham nhũng và phát triển kinh tế 
bền vững. 

5 Tương tác kinh tế và chính trị 
5.1 Tầm ảnh hưởng của chính trị đến kinh tế 

Môi trường chính trị ổn định có thể làm tăng niềm tin của các 
nhà đầu tư trong việc đầu tư vào Lào. Điều này tạo ra một sự tăng 
trưởng về vốn đầu tư và thúc đẩy sự phát triển kinh tế. 

Ngoài ra, chính trị ổn định cũng tạo ra một môi trường thuận 
lợi cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh. 

Chính sách và quyết định chính trị có thể ảnh hưởng đến thu 
nhập của người dân và tạo ra sự thay đổi trong mô hình tiêu dùng. 

Chính trị ổn định thường đi đôi với sự ổn định kinh tế và tăng 
cường niềm tin của người tiêu dùng, thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng 


và tăng cường hoạt động thương mại. 


13 


5.2 Tầm ảnh hưởng của kinh tế đến chính trị 

Là một yếu tố quan trọng trong việc xác định và thay đổi 
chính sách và quyết định chính trị trong quốc gia. 

Phát triển kinh tế có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự ổn 
định chính trị. Kinh tế tăng trưởng và tạo ra nhiều việc làm có thể 
giảm áp lực xã hội và tạo ra ổn định chính trị. 

Kinh tế cũng có thể ảnh hưởng đến sự phân phối tài nguyên 
và bất bình đẳng xã hội đồng thời còn có thể tạo ra sự bất mãn và 
mâu thuẫn trong xã hội. Bên cạnh đó sự chênh lệch giàu nghèo và 
sự phân phối bất công của lợi ích kinh tế có thể tạo ra áp lực xã 
hội và tác động đến chính trị. 

Kinh tế cung cấp nguồn lực cho chính phủ. Thu nhập từ nền 
kinh tế có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ công cộng, hạ 
tầng, giáo dục, y tế và các lĩnh vực quan trọng khác, ảnh hưởng 
đến chính trị và sự hài lòng của người dân đối với chính phủ. 

Các nhóm và lực lượng có quyền lực kinh tế có thể có ảnh 
hưởng lớn đến quyết định và chính sách chính trị. Đồng thời có 
thể tạo ra tầm ảnh hưởng và áp lực trong việc xác định chính sách 
và ảnh hưởng đến quyết định chính trị. 

Tình hình kinh tế của Lào cũng có thể tác động đến quan hệ 
quốc tế và địa vị của nước này trong cộng đồng quốc tế. Kinh tế 
phát triển và hấp dẫn đầu tư có thể tạo ra sự quan tâm và tăng 
cường tầm ảnh hưởng quốc tế của Lào. 


~ 


5.3 Các quốc gia tạo ra cân bằng và tương thích giữa 
kinh tế và chính trị 

Có nhiều ví dụ về quốc gia đã thành công hoặc thất bại trong 

việc tạo ra cân bằng và tương thích giữa kinh tế và chính trị như 


Đức, Singapore,... 


14 


Đức được coi là một ví dụ thành công về việc tạo ra sự cân 
bằng và tương thích giữa kinh tế và chính trị. Với mô hình kinh tế 
xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị dân chủ, Đức đã xây dựng 
được một nền kinh tế mạnh mẽ và công bằng. Chính sách công 
bằng xã hội, sự hỗ trợ cho các ngành công nghiệp và đầu tư vào 
nghiên cứu và phát triển đã góp phần vào sự thành công của Đức 
trong việc duy trì sự cân bằng giữa kinh tế và chính trị. 

Singapore là một ví dụ thành công trong việc tạo ra sự cân 
bằng và tương thích giữa kinh tế và chính trị. Với mô hình kinh tế 
thị trường tự do và chính trị ổn định, Singapore đã xây dựng được 
một nền kinh tế mạnh mẽ và hiệu quả. Chính sách quản lý công, 
tăng cường liên kết giữa giáo dục và ngành công nghiệp, cũng 
như sự thúc đẩy đổi mới và sáng tạo đã đóng vai trò quan trọng 
trong sự thành công của Singapore. 

=> Tóm lại, tầm ảnh hưởng của chính trị đến kinh tế và 
ngược lại là một quá trình phức tạp. Sự ổn định chính trị và tăng 
trưởng kinh tế tương đồng và tương thích với nhau. Việc xây dựng 
một môi trường chính trị ổn định và phát triển kinh tế bền vững là 
yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của 
một quốc gia. 

6 Hướng phát triển 

Lào trong giai đoạn từ 2000 đến nay đối mặt với nhiều thách 
thức và cơ hội kinh tế chính trị. Thách thức bao gồm sự phụ thuộc 
vào ngành nông nghiệp, thiếu hạ tầng phát triển và quản lý kinh 
tế và chính trị kém. Tuy nhiên, Lào cũng có cơ hội từ tài nguyên 
tự nhiên, vị trí địa lý thuận lợi, hợp tác kinh tế quốc tế và ngành 


du lịch phát triển. 


15 


Để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức, Lào cần đa dạng 
hóa kinh tế, cải thiện hạ tầng, nâng cao quản lý kinh tế và chính 
trị, và thúc đẩy đổi mới và đào tạo nguồn nhân lực. 

7 Kết luận 

Lào đã đạt tiến bộ đáng kể trong kinh tế từ năm 2000 đến 
nay, nhưng vẫn cần kiểm soát lạm phát và đa dạng hóa kinh tế. 
Chính phủ đã thúc đẩy đầu tư và mở rộng thị trường, trong khi 
đảm bảo quản lý công và quyền lợi xã hội. Tuy nhiên, thách thức 
như tham nhũng và phát triển bền vững vẫn tồn tại. Sự ổn định 
chính trị và tăng trưởng kinh tế tương thích và cần thiết cho sự 
phát triển bền vững của Lào. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Ahalong; 2023; Lào. 

(https://www.ahalong.com/diem-den/lao) 

2. Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam;2015; Lào (Laos) | Hồ sơ - 
Sự kiện - Nhân chứng, 
(https://tuleuvankien.dangcongsan.vn/ho-so-su-kien-nhan-chung/ 
cac-nuoc-vung-lanh-tho/chau-a/lao-laos-1061) 

3. Báo Hà Tĩnh; 2022; Lạm phát tại Lào lên mức cao nhất trong 18 
năm, 
(https://baohatinh.vn/diem-nong/lam-phat-ta1-lao-len-muc-cao- 
nhat-trong-18-nam/232973.htm) 

4. BNew; 2023; TƑ lệ lạm phát tại Lào tiếp tục đà giảm, 
(https://aecvcci.vn/tin-tuc-n11453/ty-le-lam-phat-tai-lao-tiep-tuc- 
da-giam.htm) 

5. Chuyên Việt Lào; 2020 ; Hệ thống chính trị của CHDCND Lào, 
(http://vietlao.vietnam.vn/kham-pha-viet-lao/he-thong-chinh-tri- 
cua-chdcnd-lao) 


6. Dân số Lào, truy nhập ngày 15/07/2023 trên trang 


16 


(https://danso.org/lao/.) 

7. Đỗ Thảo; 2022; Lạm phát ở Lào tiếp tục ở mức cao, 
(https://mekongasean.vn/lam-phat-tai-lao-dat-muc-cao-nhat-sau- 
hon-2-thap-ky-post8193.html) 

8. GDP Lào năm 2000, truy nhập ngày 14/07/2023, 
(https://www.google.com/search?q=gdp+l%C3%A0o+2000) 

9. Hiếu Trung; 2016; 7m hiểu về sự phát triển kỳ diệu của 
Singapor và vai trò của Lý Quang Diệu, 
(https://hahoangkiem.com/bai-viet-van-hoc/tim-hleu-ve-su-phat- 
trien-ky-dieu-cua-singapor-va-vaI-tro-cua-ong-Ìly-quang-dieu- 
1433.html) 

10. Khai Tâm; 2022; Lạm phát tại Lào lên 23.6%, cao nhất trong 
22 năm, 
(https://H.vn/2022/07/lam-phat-tai-lao-len-236-cao-nhat-trong-22- 
nam-1326-977849.htm) 

11. Lý luận chính trị; 2021; Mô hình kinh tế thị trường xã hội Đức 
và các giá trị tham khảo, (http://yluanchinhtri.vn) 

12. Mai Nguyễn; 2023; Đôi nét về đất nước,con người và ngôn 
ngữ Lào. 
(https://dichthuatcongchung247.com/doïi-net-ve-dat-nuoc-con- 
nguoi-va-ngon-ngu-lao/) 

13. Nguyễn Thu Hà, 2012; Một số vấn đề và xu hướng chính trị - 
kinh tế ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong hai thập niên đầu 
thế kỷ XXT, 
(https://vass.gov.vn/an-pham-vien-han-lam/sach-hang-nam/mot-so- 
van-) 

14. Quốc hội (2003), Hiến pháp của nước CHDCND Lào. 

15. Quốc hội (2013), Hiến pháp của nước CHDCND Lào (bản sửa 
đổi bổ sung năm 2015). 


17 


16. TẠP CHÍ KHOA HỌC — SỐ 54/2021;chính sách dân tộc ở cộng 
hòa dân chủ nhân dân lào, 
(https://vJol.info.vn/index.php/otn/article/download/73488/62363/) 
17. Tạp chí Lào Việt; 2020; Tìm hiểu thị trường Lào: Tổng quan 
kinh tế vĩ mô của Lào những năm gần đây, 
(https://tapchilaoviet.org/tin-bai-no1-bat/tim-hieu-thi-truong-lao- 
tong-quan-kinh-te-vi-mo-cua-lao-nhung-nam-gan-day-1 3237.html) 
18. Tạp chí Lào - Việt; 2023; Luật thuế thu nhập mới của Lào 
chuẩn bị có hiệu lực từ 17⁄2, (tapchilaoviet.org) 

19. Trần Xuân Sơn & Lê Duy Toàn; 2020; Lào tập trung phát triển 
công nghiệp chế biến, 
(https://nhandan.vn/lao-tap-trung-phat-trien-cong-nghiep-che- 
bien-post629824.htmil) 

20. Tỷ lệ thất nghiệp Lào, truy nhập ngày 15/07/2023 trên trang 
(https://soheukinhte.com/ty-le-that-nghiep-lao/) 

21. Vietnam Booking; 2020; 5 điểm tham quan hấp dẫn tại thủ đô 
Vientiane, Lào 
(https://www.vietnambooking.com/du-lich/blog-du-lhich/cac-dia- 
điem-du-lich-vientiane.htmil) 

22. Vietnamlao; 2023; Toàn cảnh kinh tế vĩ mô và cơ hội đầu tư tại 
Lào, (http://vietlao.vietnam.vn/dau-tu-phat-trien/toan-canh-kinh- 


te-vi-mo-va-co-hoi-dau-tu-tai-lao) 


18 


